Vì sao Home Camera Viettel được khách 


hàng ưa chuộng đền vậy? 


Ưu điểm vượt trội của thiết bị Camera Viettel Home Camera Viettel Home chính 
hãng "lên kệ" cuối năm 2020. So với nhiều “anh lớn”, xuất phát muộn nhưng Camera 
của Viettel đã nhanh chóng “công phá” trái tim người tiêu dùng. Vậy chính xác thì 
điều gì đã khiến thiết bị này trở nên phố biến và được săn đón như vậy? Điều gì làm 


cho Home Camera thành công như vậy? 


3% 


“ 


HOME CAMERA 5Š 


VIETTEL 


vietteL 


telecorn 


Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn những ưu điểm vượt trội của 
sản phẩm như sau: An toàn tuyệt đôi: Do máy chủ lưu trữ đặt tại Viettel nên an toàn 
và tin cậy hơn so với các thiết bị camera trôi nồi hiện nay trên thị trường. Các sản 
phẩm giá rẻ hoặc tầm trung, không thương hiệu, nhãn mác,... có xu hướng dễ bị 
hack, và cũng dễ bị tấn công bởi các tần số khác, do máy chủ đặt tại Trung Quốc, 


tính bảo mật không cao. Đôi thoại hai chiêu trực tiêp: Camera có micro và loa ngoài, 


hai bên có thể giao tiếp trực tiếp, rất phù hợp với gia đình có người già và trẻ em. 
Hơn nữa, việc hướng dẫn hay nhắc nhở công nhân, người giúp việc cũng rất thuận 
tiện. , hãy nhanh chóng sử dụng tính năng này. Cảnh báo chuyển động: Với công 
nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, phát thông báo qua ứng dụng Vhome khi phát hiện 
chuyền động bất thường của người hoặc vật thể. Đây được coi là giải pháp tốt nhất 
cho việc giám sát an ninh và bảo vệ tài sản tài sản gia đình. Hỗ trợ khách hàng độc 
quyên, lắp đặt nhanh chóng trong 48h, hỗ trợ mọi vẫn đề kỹ thuật trong suốt quá 
trình sử dụng. Mang đến hình ảnh sống động, rõ nét trong mọi điều kiện. Với chức 
năng chống nhiễu, chống ngược sáng và hồng ngoại, camera có thể cung cấp hình 
ảnh sông động như thật cho dù ghi hình vào ban đêm hay trong điều kiện thời tiết 
xâu. Mang đến cho bạn những hình ảnh có độ sắc nét cao, Full HD giúp bạn dễ dàng 
nhận biết và xác định. Theo dõi các sự kiện và đối tượng. Giám sát và điều khiển dễ 
dàng qua app Ứng dụng Vhome đo Viettel phát triển giúp bạn giám sát và điều khiển 
camera qua điện thoại Smartphone và android TV/Android Box. 

Thiết kế nhỏ gọn, tính thâm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt:Kích thước nhỏ gọn mang đến 
tính thâm mỹ cho không gian sông nhưng cũng vô cùng tiện lợi và an toản khi lắp 
đặt. Camera Home Viettel có thể sử dụng cùng lúc mạng LAN và kết nối trực tiếp 
với wifi. Vì vậy, nó phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, chung cư, nhà phó... hay 
bất kỳ công trình nào yêu cầu cao về mặt thẩm mỹ. Kênh phân phối sản phẩm rộng 
khắp, giá cả phải chăng: Các cửa hàng Viettel có hệ thống chi nhánh rộng khắp cả 
nước, phủ khắp 63 tỉnh thành cũng như nhiều khu vực nhỏ, lẻ tại từng địa phương, 
khu vực, địa phương... đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đầu 
ghi hình gia đình Viettel phù hợp với ai? Camera Home Viettel phù hợp với mọi đối 
tượng. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là đối tượng khách hàng là gia đình và các công 
ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh (nhà hàng, quán bar, cửa hàng...). như sau: cho 


g1a đình 


Camera gia đình Viettel có các tính năng giám sát, chồng trộm hiệu quả trong ngôi 
nhà của bạn. Đặc biệt với những gia đình có người già hoặc trẻ em thì việc lắp camera 
là vô cùng cần thiết. Với tính năng đàm thoại 2 chiều của Home Camera Viettel, bạn 
có thể theo dõi và nhắc nhở, dặn dò trẻ nhỏ có tuân theo lịch trình hay không chơi 
trò chơi này để kịp thời bảo vệ tính mạng và quyên riêng tư của trẻ. Đứa con duy 
nhất. Đồng thời, chức năng đối thoại 2 chiều này cũng giúp bạn có thê dễ dàng hỏi 
thăm, an ủi, động viên người lớn tuổi. Phù hợp kinh doanh nhỏ, nhà xưởng, xí nghiệp 
Camera của Viettel cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ. Sản phẩm 
này giúp các tiêu thương dễ dàng theo dõi, giám sát cửa hàng, shop... của mình. 
Thông qua thiết bị camera, bạn có thê trực tiếp quản lý nhân viên và giám sát việc 
ra vào của khách. Đặc biệt, camera còn có thể g1úp bạn giảm thiểu vẫn nạn trộm cắp 
và nhiều sự có, rủi ro khác. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/tai-sao-home-camera-viettel-duoc-cac- 


khach-hang-ua-chuong-den-vay/19244304 


